Tinh Ban 


Ly Lac Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Tình Ban 


Ly Lac Long 
Tinh Ban 


Hầu hết chúng ta đều đồng ý và xem tình ban là một phần 
thiết yếu của cuộc sống . Như nhà văn người Ý, Mazoni đã 
nói : " Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình 
bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có 
người để chia xẻ, để gửi gam một bí mật, một tâm tu". Và 
theo sự nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì tình bạn là 
một chỗ trú ẩn an toàn và là một chìa khóa dẫn đến hạnh 
phúc trong cuộc sống của con người. Ngạn ngữ Anh cũng nói 
: " Without friends, the wolrd is but a wilderness - Không ban 
bè, thé giới chỉ là một nơi hoang vắng". 

Tình bạn có thể hiểu một cách đơn thuần như sự kết hợp 
giữa hai chữ "tình" và "ban". Nói một cách khác, tình bạn là 
tình cảm của bạn bè dành cho nhau. 

Trong cuộc sống thực tế thì không ai có thể sống một mình 
được. Vì vậy, chúng ta phải "quen biết" với rất nhiều người 
như: hàng xóm láng giềng, chung lớp học, cùng sở làm... Và 
tình bạn có thể sẽ nẩy sinh từ những quen biết này, nhưng 
không nhất thiết là tất cả những người chúng ta quen biết 
đều sẽ trở thành bạn. Giữa người quen và bạn thân có sự 
khác nhau rất lớn. 

Người quen là người mà ta có thể biết mặt và nhớ tên, có 
thể đi ăn chung, có thể mời đến nhà, có thể trò chuyện về 
một vấn đề nào đó ... Nhưng họ không phải là người để ta 
chia xẻ cuộc sống, gởi gắm tâm sự. Vì ta chưa hiểu họ đủ và 
ngược lại thì họ cũng chưa hiểu ta lắm . Bạn thân là người 


hiểu ta và ta cũng hiểu bạn, thương mến, quan tâm giúp đỡ 
nhau khi cần thiết, chia xẻ ước vọng, buồn vui của cuộc 
sống . Bạn thân là chỗ dựa rất cần thiết cho chúng ta trong 
cuộc sống. 

Người quen thì chúng ta có thể có rất nhiều, nhưng để có 
được một người bạn theo đúng nghĩa của bạn thì không phải 
là một chuyện dễ dàng. Có những người đã phải trải qua rất 
nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách để nhận ra được ai là 
bạn, ai là tri kỷ của mình. Nhưng cũng có những trường hợp 
vừa quen biết nhau đã cảm thấy tâm đầu ý hợp như Bá Nha 
và Chung Tử Kỳ, ngày xưa, chỉ qua một khúc đàn, đã hiểu 
nhau và đã trở thành tri âm, tri kỷ. Chúng ta thử đi sâu hơn 
một chút để tìm hiểu thêm vài khía cạnh của tình bạn, sự 
liên hệ và những yếu tố căn bản để có một tình bạn thực sự, 
ảnh hưởng và tác dụng của tình bạn đối với đời sống của 
con người . 

Tình bạn và giới tính 

Tình bạn là sự quan hệ và trao đổi về mặt tinh thần giữa hai 
con người. Nó hình thành một cách tự nhiên, không tuân 
theo những quy tắc người ta định sẵn. Không ai bảo rằng hai 
người một già một trẻ không thể kết bạn, hai kẻ giàu nghèo 
không thể là tri âm. Vi vậy, cũng không thể nói rằng giữa hai 
người khác phái không thể có được tình bạn thực sự và đẹp. 
Nhưng trong xã hội loài người, đặc biệt là Á đông, từ xưa 
đến nay, chúng ta thường nghe những câu chuyện, những 
tấm gương sáng chói về tình bạn giữa hai người đồng phái 
như Lưu Bình và Dương Lễ, như Quản Trọng và Bảo Thúc 
Nha .. vân vân .. Và dường như trong văn học sử không có 


ghi lại một câu chuyện "nổi tiếng" nào để tiêu biểu cho tình 
bạn thực sự và tuyệt vời giữa hai người khác phái. Như vậy 
thì tình bạn thực sự giữa hai người khác phái có hay không 
có trong cuộc sống thực tế? Và có điều gì khác nhau về tình 
bạn giữa hai người khác giới tính so sánh với tình bạn giữa 
hai người cùng giới tính ? 

Thứ nhất, thì có lẽ do của tư tưởng " nam nữ thụ thụ bất 
thân" từ ngàn xưa trong xã hội Á đông và ảnh hưởng vẫn 
còn rơi rớt lại, nên nhiều người vẫn còn băn khoăn và hoài 
nghi về tình bạn thực sự giữa hai người khác phái. Kế đến, 
thì có lẽ do sự phân biệt hay ranh giới giữa tình yêu và tình 
bạn của hai người khác phái không được rõ rệt lắm. Những 
người thuộc nhóm "hoài nghi" thì cho rằng không có tình 
bạn thực sự giữa hai người khác phái. Theo họ, nếu một 
nam, một nữ chơi thân với nhau, hiểu nhau sâu sắc và chia 
xẻ được vui buồn thì sớm hay muộn cũng sẽ yêu nhau. Thực 
tế thì đúng như vậy, có rất nhiều tình bạn thân giữa nam nữ 
đã phát triển thành tình yêu lứa đôi . Nhưng nói như vậy, 
không có nghĩa là phủ nhận sự tồn tại, giá trị hay tác dụng 
tốt... của tình bạn thực sự giữa những người khác giới tính 
trong cuộc sống thực tế. Ở đây, chúng ta chỉ thử phân tích 
và tìm hiểu nguyên nhân tại sao tình bạn khác giới tính 
hiếm khi được lấy làm tiêu biểu và đại diện cho một tình bạn 
thực sự và đẹp đẽ để làm tấm gương sáng cho mọi người và 
hậu thế. 

Một vấn dé khác cua tinh bạn giữa hai người khác phái là 
duy trì quan hệ bạn bè với người tình cũ sau khi chia tay. Nói 
một cách khác, là chuyển từ tình yêu thành tình bạn. 


Chuyện này không phải là một điều dễ làm. Và nếu mục đích 
chuyển thành tình bạn xuất phát từ những mối quan tâm 
chung trên căn bản tôn trọng lẫn nhau thì nên duy trì tình 
ban . Còn nếu duy trì tình bạn vì những lý do như: Vì hy 
vọng người tình cũ sẽ quay trở lại, vì chưa muốn buông tha 
người xưa, vì tự ái ... thì đừng nên làm. Nếu duy trì quan hệ 
dựa trên những động lực này thì tình bạn cũng sẽ tan vỡ, và 
sẽ phiền lòng nhau thêm nhiều nữa. 

Tình bạn và tuổi thọ 

Căn cứ theo nhóm khoa học gia của Trường Đại học Flinders 
(Úc) phát hiện, thì bạn bè có thể giúp người già kéo dài tuổi 
thọ hơn là con cháu hay người thân. Đây là kết quả thu thập 
được sau 10 năm nghiên cứu, dựa trên các nhân tố như tình 
dục, tuổi tác, sức khỏe và tình trạng hút thuốc trên hơn 
1.500 cụ già đã bước qua tuổi 70. Theo các nhà khoa học 
này, các mối quan hệ xã hội tốt như có nhiều bạn bè thân 
thiết có thể giúp người già có một lối sống lành mạnh như 
không hút thuốc hay uống rượu quá nhiều. Ngoài ra, những 
tình bạn gắn bó lâu dài có thể tạo những hiệu quả tích cực 
đến tâm sinh lý của những người lớn tuổi . 

Tình bạn và cuộc sống 

Xã hội càng phát triển, con người hình như càng bận rộn hơn 
với công việc làm. Và công việc làm càng nhiều thì sức ép và 
áp lực của đời sống hàng ngày càng tăng đã khiến nhiều 
người đẩy bạn bè sang một bên . Đây là một sai lầm lớn 
trong cuộc sống vì như các nhà chuyên gia đã nói :" Tình 
bạn là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc". 

Một cuộc thăm dò ý kiến, do Viện nghiên cứu Bat Leisure ở 


Hamburg, Đức, tìm thấy là 63% người Đức mong muốn nuôi 
dưỡng và củng cố các mối quan hệ bạn bè của họ. Với 
những người độc thân và cặp vợ chồng không con, con số 
tăng lên 73%. 

Đặc biệt cho những người trung niên, luôn đặt tiêu chuẩn 
cao cho bản thân và sự nghiệp, thì việc duy trì tình bạn cũ 
và làm quen bạn bè mới càng trở nên khó khăn. "Vòng tròn 
bằng hữu bị thu hẹp lại và nhiều người còn chẳng buồn 
dành thời gian để gặp bạn bè để uống nước", chuyên gia 
Hannelore Fritz nói. 

Nhưng công việc thì có thể mất, gia đình và mối quan hệ 
cộng sự có thể tan vỡ, khi đó, bạn bè sẽ trở nên cần thiết 
hơn bao giờ hết. Vì vậy, tình bạn cần phải được xây dựng 
một cách hệ thống như xây một ngôi nhà hay sự nghiệp. 
Xây dựng và giữ gìn tình bạn 

Hoa sẽ nở đẹp, cây non sẽ lớn lên khi được chăm sóc và vun 
bón thường xuyên. Tình bạn, thì cũng vậy, sẽ đẹp và bền 
vững khi mỗi người bạn biết quan tâm chăm sóc đến nó. 
Theo như nghiên cứu của các nhà chuyên gia thì một số 
nguyên tac dưới đây có thể giúp chúng ta trong việc xây 
dựng, phát triển và giữ gìn tình bạn . 

- Cùng nhau làm một vài việc: Tình bạn trước hết là một sự 
trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với nhau 
một dự định dù nhỏ nào đó, để chia xẻ với nhau. Như thế sẽ 
làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài 
lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng, thỏa mản vì bạn có được 
tinh cảm thân thiết của bạn bè. 

- Đừng luôn kể những điều phiền muộn, bực mình : Kể cho 


bạn nghe những gì xảy ra với mình là một việc làm tôt, nó 
giúp giải tỏa những ức chế trong lòng bạn. Bạn bè có thể là 
một chỗ dựa cho bạn mà. Nhưng bạn đừng luôn luôn đem 
những chuyện không vui của mình làm phiền bạn bè, vì bạn 
sẽ ép người ta nghe, đôi khi vì để tìm một sự động viên, 
thương cảm mà bạn chẳng còn gì hấp dẫn người ta nữa bởi 
bạn đã bộc lộ khả năng thiếu kiểm chế, thiếu tự tin của 
mình. 

- Luôn ở bên cạnh bạn bè những khi cần thiết: Ai cũng có 
những lúc khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của người khác, 
có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một ánh mắt khích lệ, một lời 
nhận xét tế nhị. Hãy luôn thăm hỏi, giữ mối liên lạc với bạn 
bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp 
đỡ hữu hiệu nhất. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". 
Nhất là khi bạn mình cô đơn, bạn cần ta lắm đấy. 

- Rút lui đúng lúc : Ai cũng cần có những khoảng trời tự do 
của mình. Khi ban mình mệt, khi ta đã giúp bạn hoàn thành 
công việc, hoặc đơn giản thấy bạn không cần đến mình nữa, 
thì hãy "rút lui có trật tự". Bạn của ta sẽ vô cùng biết ơn một 
người bạn ý tứ như ta. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè 
rằng "nếu cần đến mình, bạn đừng ngại ngần, mình sẽ thu 
xếp được mà". 

- Thông cảm cho nhau cả khi vắng mặt: Có những lúc bạn 
phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc một 
công việc gấp rút nào đấy. Và bạn bè của ta cũng vậy. Việc 
này làm cho quan hệ bạn bè có những lúc sẽ bị lãng quên. 
Hãy báo trước cho bạn sự vắng mặt của ta, đừng để bạn có 
cảm giác bị phản bội, mất lòng tin. Thông cảm cho bạn bè, 


nếu ho quên không thông báo sự vắng mặt của ho. 

Sự khác biệt giữa tình bạn và sự quen biết chính là sự đồng 
cảm và chia xẻ, theo phương châm: "Điều gì ảnh hưởng đến 
bạn cũng ảnh hưởng đến tôi". Sự thân mật, bao dung và tin 
cậy lẫn nhau là những yếu tố cần thiết của một tình bạn 
đẹp. Như nhà tâm lý học Ann Elisabeth Auhagen đã nói : 
"Bạn cần phải đặt tim mình trong mối quan hệ đó. Khi đó sự 
cách biệt về không gian cũng không thể ảnh hưởng tới tình 
ban" . Hãy nhìn thấy và tìm những điểm tốt của bạn bè cũng 
như hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc 
sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc 
sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích 
cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay và từ ngay giây 
phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà 
vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho ta và tình bạn là chìa 
khóa dẫn tới một trong những hạnh phúc lớn của cuộc sống. 
Xin chúc những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn! 

Lý Lạc Long (TTL/TCT/ MAI /23/06/2005) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy : Lý Lạc Long- TTL 
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 2 năm 2006 


